Thập Nhị Nhân Duyên 
+ — H# 
The Twelve Nidanas 


kkk 


Nội dung 
1. Sơ lược vê Nguyên lý Duyên khởi. 


1.1. Các tính chất hệ trọng của Duyên khởi. 
- Tính thường trú - Tính quyết định - Tính y tha 


1.2. Giáo lý từ Nguyên lý Duyên khởi. 

- Các giáo lý hệ quả: 
+Lý Vô thường + Lý Vô ngã 
+ Lý Nhân Quả với Tứ Diệu Đế. 
+ Lý Trung đạo với Bát Chánh Đạo. 

- Các giáo lý ứng dụng: 
+ Ngũ Uẩn (5 Duyên) 
+ Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên). 


2. Thập Nhị Nhân Duyên. 
2.1. Tổng quan về Thập Nhị Nhân Duyên. 


2.2. Nội dung của Thập Nhị Nhân Duyên. 
1) Vô minh (#8; P: Avijjã; S: Avidyä) 
2) Hành (47; P: Sankhara; S: Samskãra) 
3) Thức (ñ#; P: Viññana; S: Vijňāna) 
4) Danh Sắc (#&;; P;S: Nãmaripa) 
5) Lục căn (7xX‡R; P: Salãäyatana; S: Sadãyatana) 


6) Xúc (fA; P: Phassa ; S: Sparéa) 
7) Thọ (4#; P;S: Vedan8) 
8) Ái (#; P: Tanhã; S: Trsna) 
9) Thủ (Bg; P;S: Upadana) 
10) Hữu (8; P;S: Bhava) 
11) Sinh (#; P;S: Jati) 
12) Lão tử (#3; P;S: jarãmarana) 
2.3. Sự vận hành của Thập Nhị Nhân Duyên. 
2.4. Thực hành tu tập Thập Nhị Nhân Duyên với Chánh niệm. 
1) Quán vô sinh <=> Vô minh. 
2) Quán hoàn diêt <=> Ái. 
3) Duyên Giác và quå vi Duyên giác. 
2.5. Mối tương quan của Thập Nhi Nhân Duyên với các giáo lý 
khác trong Phật giáo. 
1) Thập Nhị Nhân Duyên và Nhân Quả - Tứ Đế. 
2) Thập Nhị Nhân Duyên và Ngũ Uẩn. 


Bài đọc thêm: Kệ tụng Thập Nhị Nhân Duyên. 


NBS: Minh Tâm (10/2009, 9/2017, 2/2020) 


Thập Nhị Nhân Duyên nói về mối quan hệ chặt chẽ 12 Duyên 
(yếu tó) vận hành, tương tục nơi các chúng sinh hữu tình, đặc biệt là 
noi con người. 

Thập Nhị Nhân Duyên được đức Phật Thích Ca trinh bày là một 
trong nhiều dạng giáo lý thuộc đạo lý Duyên khởi của vạn pháp. Do 
đó đề có thể hiểu được Thập Nhị Nhân Duyên, trước tiên chúng ta cần 


tìm hiêu căn bản về đạo lý Duyên khởi này. 


1. Sơ lược về Nguyên lý Duyên khởi. 


Pratityasamutpada - Wikipedia 
Duyên khởi - Wikipedia tiếng Việt 


Duyên khởi (x; P: Paticcasamuppäda; S: Prattya- 
samutpada; E: Dependent origination, Dependent arising; F: 


Coproduction conditionnée). Trong đó: 


- Duyên (4% hay 2#; P: paccaya; S: pratyaya; E: cause, 
y y 


condition): Điêu kiện, yêu tô, đê cho một sự vật hay một sự kiện nảy 


sinh, hình thành. Cụ thé nơi con người, duyên là những điều kiện để 


câu thành các hiện tượng về tâm cũng như thân. 


- Khởi (Ë; P: samutthapetl; S: samupaljatl; E: raise, arise, 


originate): Phát sinh, trôi dậy. 


Theo đó, đơn giản thì Duyên khởi có nghĩa là “phát sinh phụ 
thuộc”, “điều kiện phát sinh” hay “chuỗi nhân quá”. Nói đầy đủ hơn, 
Duyên khởi chỉ ra rằng vũ trụ vạn vật do những yếu tố và điều kiện, 
tương tác sinh sinh hóa hóa, in tuông như có-như không, chứ không là 
thực có-thực không. 


1) Nguyên lý Duyên khói là khám phá trọng đại và là nên tảng 
của toàn bộ sự nghiệp lớn lao của đức Phật. Duyên khởi là vũ trụ 
quan của đạo Phật, là nên tảng của Nam tạng và Bắc tạng. Duyên 


khởi được xem như chiếc chìa khóa để mở kho tàng pháp bảo. 

Ý nghĩa khái quát của nó trông có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực 
Duyên khởi không những là giáo lý tối thượng dẫn dắt chúng sinh đi 
tới giác ngộ Vô thượng Bồ-đề, mà còn là giáo lý căn bản của tất cả 
kinh điển Phật giáo. 

Trong kinh Tạp A Hàm, đức Phật đã từng kháng định rằng : 


“Duyên khởi là lẽ thật chỉ rõ thực tính Duyên sinh (hay Duyên 
hợp) nơi mọi sự mọi vật — vật lý hay tâm lý, trong vũ trụ. sự thật này 
luôn tôn tại cho dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện nơi thể 


gian này...” 


2) Nguyên lý Duyên khởi không chỉ là chân lý, là qui luật chỉ rõ 
nguyên tắc vận hành của mọi pháp trong thế gian, tức mọi hiện tượng 
tâm lý và vật lý, tạo nên đời sóng của vạn vật, nó con là lý thuyết đầu 
tiên phản bác hệ thống triết học Vệ-đà của Bà-la-môn, phủ nhận tư 
tưởng sáng tạo của đắng Phạm Thiên (Brahman), để hình thành tư 
tưởng “Tu tác te thọ” (mình làm mình chịu), dë cao vị trí con nguòi, 
con người là chủ nhân ông cho chính mình, không ai khác hơn có 


thâm quyên định đoạt cuộc sống cho mình. 

Do nguyên lý Duyên khởi là chủ đạo của các học thuyết được 
xây dựng trên căn bản Vô ngã tính, nên đối lập với: 

1. Túc mạng luận, cho ràng tất cả mọi việc xảy ra trong đời này 
đều do hành động từ đời trước an bài, sắp xếp sẵn. 

2. Thân ý luận, cho răng mọi việc xảy ra đều là do ý muốn của 


thần linh. 


3. Ngâu nhiên luận, cho răng mọi việc xảy ra đêu chỉ là ngâu 


nhiên, tình cờ. 


Các vân đề siêu hình (metaphysics) bàn vê nguôn gôc, tự thê của 


các hiện hữu đêu được xem là hý luận đôi với Duyên khởi. 


3) Nguyên lý Duyên khởi có khì còn được gọi là: 


+ Ly Nhân Duyên, là cách nói gọn của Nhân Duyên Quả, 
nhưng cần hiểu rằng Nhân (P;S: Hetu; E: Cause, Antecedent 
condition) nơi đây cũng chỉ là một Duyên, là điều kiện chính làm sinh 
khởi, được dùng như là phương tiện diễn đạt, chứ không là cái Nhân 
đầu tiên được sinh ra từ một Đắng tạo hóa và hạn chế về mặt thời gian 
“Nhân-Quả”. Còn Duyén là điều kiện hỗ trợ (aiding condition), tác 
động làm cho Nhán sinh khởi. Ví như hạt lúa là nhân của cây lúa, các 
yếu tó như đất, độ åm, ánh sáng mặt trời, người gieo và chăm sóc ... là 


duyên đề hạt lúa (Nhân) nảy mầm phát triển thành cây lúa. 


+ Lý Duyên sinh tức Duyên sinh diệt hay Ly Duyên hợp 
tức Duyên hợp tan, nhưng cần hiểu răng nơi đây không có cái sinh ra 
hay hợp lại và rồi điệt mắt hay tan đi, mà tất cả đều sinh sinh hóa hóa 
vô thủy vô chung (không có bắt đầu, không có kết thúc) như hàm ý 
nơi các diễn đạt sau: 

Pháp: Thành- Trụ- Hoại—- Không (vü frụ vạn vật). 
Thân: Sanh —- Lão - Bệnh — Tử (các loài hữu tình). 
Tâm : Sanh- Try — DỊ- Diệt. 


Có sự phân biệt, Duyên khởi chỉ cho lý, còn Duyên sinh hay 
Duyên hợp chỉ cho pháp hình thành hay biến hoại. 


4) Nguyên lý Duyên khói được trình bày trong một số các kinh 


sau: 


+ Trong kinh Phật Tự Thuyết (Udãna), thuộc Tiểu Bộ kinh 
(Khuddaka-nikàya), tập 1, lý Duyên khởi được tóm tắt như sau: 
Cái này có vi cái kia có 
Cái này không vi cái kia không 
Cái này sinh vi cái kia sinh 


Cái này diệt vi cái kia diệt. 


Imasmim sati idam hoti 
Imasmimasati Idamna hoti 
Imassuppãdã idam uppajjati 


Imassa nidrdhãidam nirujjhati 


HAIRA  Thü hữu tắc bỉ hữu 
JE WA E Thử sinh tắc bí sinh 
HEIER IE Thử vô tắc bí vô 


EIRY — Thử diệt tắc bi diệt 


+ Trong kinh Tương Ưng bộ 2 - đức Phật đã trả lời vị tỳ 

khưu : 

“ ... Này Kaccayana, ai với trí thấy như thực - thể giới tập khởi, 
vị ấy không chấp nhận thể giới này là không có. 

.. Này Kaccayana, ai với trí thấy như thực - thé giới đoạn diệt, 
vị ấy không chấp nhận thể giới này là có. 

...Vi ấy không nghỉ ngờ, không phân vân, không duyên vào ai 
khác, trí ở đây là của vị áy. Cho đến như vậy, này Kaccayana, là 


Chánh tri kiến” 


+ Trong kinh Đại Duyên (Trường Bộ III, tr. 56), Đức Phật 
nhân mạnh hơn: "Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm 
hiểu giáo pháp Duyên khởi này mà chúng sanh hiện tại bị rồi loạn 
nhw một tô kén, rồi ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau 


sáy babaja, không thể nào ra khỏi khó xứ, ác thú, doa xứ, sinh tử". 


+ Trong các kinh Trung Bộ I, số 28; Tương Ưng III, tr. 
144 và Tiêu Bộ I, tr. 48 chép lời Đức Phật: "Ai tháy Duyên khởi là 
thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật (= Niết-bàn)". Thấy Phật là sự 
giác ngộ tối thượng, là thấy được thực tại tối hậu, vượt ra ngoài moi 
ràng buộc của thế giới Ngã tính - bị giới hạn bởi vô minh và chấp thủ 
cực đoan trong nhận thức và hành động theo quan niệm nhị nguyên- 


hữu ngã như sau: 
Hữu (atthita) Vô (natthita) 
Thường (sassata) Đoạn (uccheda) 
Một (eketta) Khác (anna) 
Một (eketta) Nhiều (puthutta) 
Trong ngành Cơ học Lượng tr Tương quan (RQM : Relational 


Quantum Mechanics) ngày nay cũng đi đến kết luận rằng đã đến lúc 


chúng ta cần xét lại hình ảnh của thế giới bên ngoài, đó là “thuc té 


khách quan không phải là một thực tế tuyệt đối cũng không phải là 


29 


một thực té độc lập mà chỉ là một thực tễ twong quan”. 


1.1. Các tính chất hệ trọng của Duyên khởi. 


Nguyên lý Duyên khởi chỉ ra 3 tính chất hệ trọng sau: 

+ Tính thường trú: Nghĩa là tất cả pháp trong quá khứ 
cũng do Duyên mà khởi, hiện tại cũng do Duyên mà khởi, vị lai cũng 
do Duyên mà khởi; nơi này cũng do Duyên mà khởi, nơi kia cũng do 
Duyên mà khởi. Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, pháp vốn là như thé, 
là Duyên khởi, nên Duyên khởi là tính thường trú của tất cả pháp. 

+ Tính quyết định: Nghĩa là tính hiện hữu và không hiện 
hữu (tòn tại hay không tôn tại) của tất cả pháp. Nếu đủ Duyên thì các 
pháp sinh khởi, không đủ duyên thì các pháp phân tán. Nói cách 
khác, nếu không có duyên, thì không có một pháp nào tự thân nó sinh 
khởi được. 

+ Tính y tha: Nghĩa là tính nương tựa lẫn nhau để sinh 
khởi của tất cả pháp. Do tính này, nên các pháp không bao giờ có sự 


tôn tại độc lập nêu có chăng là có ở cách nói, chứ không bao giờ thực 


sự có ở bản chất. Vì tự bản chất của chúng là hỗ tương, là nương tựa, 
là tác động qua lại lẫn nhau để sinh thành và hủy diệt, nên một sự hủy 
có thé kéo theo muôn ngàn sự hủy, một sự sinh có thể kéo theo muôn 


ngàn sự sinh. 


Thiết thực hơn trong đời sống, bằng cách quán triệt Duyên khởi, 
có thé thấy rằng rất nhiều vẫn đề của chúng ta trước đây, giờ bỗng 
không còn căng thắng hay nghiêm trọng nữa, và nhất là sẽ có rất 
nhiều người quanh ta bỗng trở nên hiền hòa, dễ mến, hoặc ít ra cũng 


không còn đáng ghét như trước đây! 


1.2. Giáo lý từ Nguyên lý Duyên khởi. 


Nguyên lý Duyên khởi được cụ thé hóa và hiện thực với các hệ 


quả quan trọng là: 
- Lý Vô thưởng. 
- Lý Vô ngã. 
- Lý Nhân Quả => Tứ Diệu Dé. 
- Lý Trung đạo => Bát Chánh Đạo 
Các hệ quả này được xây dựng thành các giáo lý nhằm giúp con 
người vượt qua khổ đau của nội tâm từ các chấp kiến cực đoan nhằm 
lẫn. Đó là: 
- Giáo lý Ngũ Uán (cơ câu 5 Duyên), dùng phá chấp kiến 
cực đoan về cái Ta bao gồm Ngã (Ta), Ngã sở (cái của Ta), Tự ngã 


(cái Ta tự có). 


- Giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên (cơ cấu 12 Duyên / 3 
thời), dùng phá chấp kiến cực đoan về một Đắng tạo dựng tự có và 


hằng có (tự hữu và hằng hữu). 


Xem thêm: 


- Duyên khởi - Đai tạng kinh Việt Nam 
- Chánh Niệm và Duyên Khởi - Thư Viện Hoa Sen 
- Địa Ngục Qua Cái Nhìn Duyên Khởi - Hoa Vô Ưu 


- Ban Hoang Phap- Giáo lý duyên khởi - Thích Chơn Thiên 
- LÝ DUYÊN KHỞI và tính nhất quán trong giáo lý nhà Phật 
- Duyên Khởi: Không tánh và Thời tánh - Hương Tích Phật Việt- Văn ... 


VIDEO 


- Nguyên Lý Duyên Khởi - Thích Hạnh Tuệ 

- Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên - Thích Phước Tiến 

- Giáo Lý Duyên Khởi - HT Thiên Sư Thích Nhất Hanh 

- Giáo Lý Duyên Khởi Tùy Thuận Vào Bản Môn - Nhất Hanh 
- Giáo Lý Duyên Khởi Tương Ưng Với Niết Bàn - Nhất Hanh 


2. Thập Nhị Nhân Duyên. 


2.1. Tổng quan về Thập Nhị Nhân Duyên. 

Thập Nhị Nhân Duyên T [Nz (P: Dvadasanidanani; S: 
Dvada$anidanan; E: The Twelve Nidãnas, The Twelve Links of 
Dependent Origination) hay Thập Nhị Duyên khởi T —#4ũ, Thập 
Nhị Chỉ †—3%, là mười hai điều kiện quan hệ với nhau để hình 


thành một con người hay một chúng sanh hữu tình. 


- Thập Nhị Nhân Duyên là gạch nỗi giữa hai dòng sinh mệnh 
của một cá thể chúng sanh hữu tình từ quá khứ đến vị lai, chuyên biến 
qua khắp nẻo ba cõi. Biểu tượng của Thập Nhị Nhân Duyên là dây 
xích 12 mắt khép kín hay bánh xe có 12 căm. 


Biểu tượng của Thập Nhị Nhân Duyên 


- Tháp Nhị Nhân Duyên được đức Phật trình bày là một trong 
nhiều dạng giáo lý thuộc đạo lý Duyên khởi của vạn pháp, nói về mối 
quan hệ chặt chẽ 12 Duyên (yếu tố, chi) vận hành, tương tục nơi các 
chúng sinh hữu tình, đặc biệt là nơi con người, gồm: Vô Minh, Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Nháp, Xuc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử. Y 
nghĩa Thập Nhị Nhân Duyên đã được nhiều kinh luận và nhiều học 
giả giải thích rất phong phú. 


- Thập Nhị Nhân Duyên do tính Duyên khởi, giải thích "sự phát 
sanh của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó". Đây 
không phải là một tién trình có bắt đầu-có kết thúc, cho nên Vô minh 
không phải là điểm bắt đầu mà vì tầm quan trọng của nó mà thôi. 
Cũng vì là Duyên khởi cho nên trong mười hai chi thì mỗi chi được 


xem như là duyên chính và các chi còn lại là các duyên phụ. Chăng 


hạn như duyên chính của Sinh là Hữu thì mười chi còn lại là các 


duyên phụ. 


- thập Nhị Nhân Duyên do tính Duyên khởi làm cho 12 chi 
duyên hòa hợp và nương tựa lẫn nhau. Vì sự hòa hợp nầy mà các chi 
duyên cùng tác động Nhân — Quả qua lại với nhau. Nói cách khác, 
trong Thập Nhị Nhân Duyên không có chi nào thật là Nhân và chi nào 


thật là Quả, vì trong Nhân đã ngầm chứa Quả và ngược lại. 


- Thập Nhị Nhân Duyên là tiễn trình của thân và tâm nương tựa 
nhau mà hiện hữu, cho nên con người không có một thực thê hay tự 


tính. Không có tự tính thì dĩ nhiên không có cái Ta. 


- Thập Nhị Nhân Duyên bao gồm tất cả những nguyên nhân xa 
gần được đan kết thành mạng lưới. Các chi kết nỗi như một chuỗi 
xích, vì thế tìm cách bẻ gãy một mắt xích thì xem như phá tan được 
vòng xích vốn từ lâu đã trói buộc chúng sinh bị động trong khó đau và 


sinh tử. 


Dưới đây là các dạng đồ hình diễn đạt sự vận hành 12 Duyên 


(12 Nhân Duyên). 


1. Vô minh (avijja) Nghiệp hữu (kamma-bhava) 
2. Hành (sankhara) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 


3. Thức (viññnana) 
4. Danh sắc (nama-rupa) 


Sinh hữu (upapatti-bhava) 


5. Lục căn (ayatana) 5 quả: 3. 4. 5.6.7 
qua: 9 Ty X4 Sa 


Hiện tại 6. Xúc (phassa) 
7. Thọ (vedana) 


8. Ái (tanha) Nghiệp hữu (kamma-bhava) 


9. Thủ (upadana) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 
10. Hữu (bhava) 


11. Sinh đai) Sinh hữu (upapaffi-bhava) 
12. Già chết (ara-marana) 5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 


Lão & TÚ 


1. VO minh Åi 
2. Hành Thủ Nhân quá khử 
Hữu 
l9 câu 3. Thức 
4. Danh Sắc Sanh Quà hiện tai 
5. Lục căn Lão & Từ ”. 
Nhân 6. Xúc 
7. Thọ 
(Hetu) f 
f Võ minh = Nhân hiện tai 
8 Ái Hành 
Hành đông 9 Thủ 
(Kamina) Thức 
10. Hữu Danh Sắc 
Quà —— Hậu quà Lục căn Quà vi lai 
(Phala) (Vipàka) 11. Sanh Xúc 
12. Lão & TÙ Tho 


Cấu trúc 12 Nhân Duyên theo 3 thời Quá khứ-Hiện tại-Vị lai trong một 


kiếp sống hay nhiều kiếp sống 


2.2. Nội dung của Thập Nhị Nhân Duyên. 


Mười hai Duyên tức 12 Chi phần của Thập Nhị Nhân Duyên 


được giải thích như dưới đây. 


1) Vô minh (4H; P: Avijja; S: Avidya; E: Ignorance), 


Vô Ất: Có nghĩa là không; Minh]: Có nghĩa là sáng 


Theo đó, Vô minh là 
đúng với lẽ thật — Chân dé 


sự không thấy biết hay thấy biết không 
và Tục để, tức không thấu hiểu Chân lý 


Duyên khởi (Vô thường, Vô ngã, Nhân quả ...). Chính vì không thấu 
hiểu Duyên khởi như thế, nên mê lầm nhận thật có cái Ta, thật có cái 
thân, thật có hoàn cảnh. Rồi do sự đối đãi giữa thân tâm và cảnh giới, 
đã không ngừng phát khởi ra những tâm niệm chấp thủ cực đoan. 

Vô minh nếu lại chấp thủ cực đoan (# Si), sẽ biểu hiện ra bằng 
sự mù quáng, mê tín hay cuồng tín. Trong Sutta Nikãya, câu 730 có 
ghi: "Vô Minh là lớp ảo kiến mit mù dày đặc, trong ấy chúng sanh 
quây quần quanh lộn". 

Giải thích về Vô minh, có các ghi nhận sau: 

- Trong kinh Tiểu Bộ I, trang 419: “Này các Tỳ Kheo, bị bao 
trùm bởi vô minh triển cải, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy 
dài, lưu chuyển ...”. 

- Trong kinh Bản Nghiệp, quyền thượng giải thích: “Vô minh là 
tâm không hiểu rõ các pháp”. 

- Trong kinh Tương Ưng II, Phẩm Nhân Duyên: “... Và này các 
Tỳ Kho, thé nào là vô minh? - Này các Tỳ Kheo không biết rõ về khó, 
không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết ró con 
đường đưa đến khó diệt. Này các Tỳ Kheo, đây gọi là vô minh”. 

Như vậy, Vô minh được xem là trang thái tâm thức chưa thông 
đạt được Chân lý Duyên khởi của các pháp, để hóa giải nguồn góc 
của khổ (là phiền não và mê nghiệp), dán đến giác ngộ giải thoát. 

Có thể xem Vô minh như là Thức uán của thời quá khứ, hàm 


chứa các Thức là thấy biết, hiểu biết chưa phù hợp với Chân lý Duyên 


khởi. Bởi nếu như các thấy biết, hiểu biết này hợp với Chân lý Duyên 
khởi, thì đó gọi là Trí (= Bát-nhã), nghĩa là Thức => Tri. 


2. Vô minh sinh Hành (fT; P: Sañkhara; S: Samskãra), 
Hành ƒT: Có nghĩa là làm, làm việc. Như: hành y 1T ë là làm 


thầy thuốc chữa bệnh // hành thiện {T3 là làm việc thiện. 


Theo đó, Hành là ý muốn tạo tác với lời nói hay việc làm với 
kiến chấp cực đoan, dẫn đến më Nghiệp (Nghiệp tốt hay Nghiệp 
xấu). Cũng nên biết răng tuê Nghiệp của bậc giác ngộ được hình 
thành từ sự nghiệp vượt thoát các ý muốn chấp thủ cực đoan này; 
vượt thoát không có nghĩa là phủ bác kiến chấp, mà là xem kiến chấp 
như là phương tiện tạm trong mối liên hệ với môi trường bên ngoài, 


và không dé kiến chấp này luôn trói buộc nội tâm một cách cực đoan. 
Giải thích về Hành, có các ghi nhận sau: 
- Trong A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận quyên 4 cũng quan niệm 


rằng Hành phát sanh từ Vô Minh, như nói: “Nương nơi vô minh mà có 


hành”. 


- Trong quyền Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng Luận của 
Kimura Taiken giải thích rằng: “Tw thân Vô minh vốn cũng là động 
rôi cho nên Hành và Vô minh không rời nhau, vi thé Hành được đặt 
vao địa vị thứ hai”. 

- Trong Câu Xá Luận quyền I ghi rằng: “Hành là động lực tạo 
ie. 

- Trong Phật Quang Đại Từ Điển quyền 3, trang 2551 giải thích: 
“Hành là chỉ thứ hai trong mười hai nhân duyên là phát sanh từ thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của thời quả khứ bị chiêu cảm quả 
bảo của thời hiện tai”. 

- Trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyền 3 giải thích: “Hành là 
nội tâm bơi lội theo ngoại canh”. 

Như vậy, Hành trong Thập Nhị Nhân Duyên được xem là phát 
sanh từ Vô minh, là động lực của nội tâm thúc đây các tạo tác thiện và 


ác, thường gọi chung là Nghiệp, lôi cuốn vạn pháp luôn lưu chuyển. 


Trong ngôn ngữ của Tâm lý học hiện đại, Hành được xem là Y 


chí, Y muôn, Mong muôn, ... tao tác theo các kiên châp cực đoan. 


3. Hành sinh Thức (k; P: Viññana; S: Vijñana) 


Thức W: Có nghĩa là sự thấy biết “đóng khung’ chấp thủ (Vô 
minh và Hành của quá khứ). Nói chung, Thức này như một thói quen 


phản xạ làm nền tảng cho quá trình sinh khởi mới. 


Với học thuyết tái sinh, Thức này được gọi là Thức tái sinh (= 
Kiết sinh thức: Patisandhi-viññäna), lựa chọn ngoại duyên cha me 


tương thích với Hành cho một đời sống mới — một bảo thai. 


Tổng quát, có 4 hình thái của Thức tái sanh, tức Thức nương gá 
vào /rứng (noãn sinh), vào thai (thai sinh), vào ¿hấp (chỗ âm thấp), 
vào hóa (tức hóa sinh, bién hóa ngay tức khắc bằng thân xác trưởng 


thành như Chư thiên, Phạm thiên, Nga quỷ). 


Trong kinh Maha Nidana Sutta của bộ Trường A-Hàm (Digha 
Nikãya) còn chỉ ra vì sao một khi Vô Minh và Ái Dục bị đoạn diệt thì 
không còn hành động thiện và bất thiện nữa, do đó không có Thức tái 


sanh khởi phát trở lại trong một bào thai. 


Như vậy, có thể thấy rằng nguyên nhân đưa đến tái sanh là hành 
động thiện và bất thiện của chính ta chớ không phải là công trình của 
một nhân vật tối thượng hay Thần Linh Tạo Hóa nào, mà cũng không 


phải là sự ngâu nhiên, may rủi. 


Chú thích: 


Khi sự thấy biết với nhận thức vượt thoát, nghĩa là không bị đóng khung, 
thì đó gọi là Trí. Do đó, Thức hay Trí về căn bản là không khác, nhưng chỉ khác ở 
chỗ thái độ nhận thức chủ quan đóng khung hay khách quan vượt thoát không 


dính mắc. 


Có lời khuyên nói rằng: "Hãy nhìn sự vậy y như nó xảy ra, chứ đừng nhìn 
sự vật theo ý ta mong muốn”. Cho nên nói giác ngộ là hàm ý chuyển hóa Thức 
thành Trí. 


4. Thức sinh Danh Sắc (Z€; P;S: Nāmarūpa). 


Danh Sắc 4⁄2: Có nghĩa là toàn bộ tâm ly (Danh: vô hình) và 
sinh-vật lý (Sắc: hữu hình) của một sinh vật, tức tó hợp tâm-thân hay 
tinh thần-vật chất. Với Thức thuộc mê nghiệp nào, thì hiện ra tâm- 


thân và cảnh giới của mê nghiệp ây. 


Với học thuyết tái sinh, khi kiếp sống quá khứ chấm dứt. Sau 
đó Thức tái sanh khởi lên nói liền với kiếp sóng hiện tại. Thức này 
còn gọi là ương ám thuộc về Danh (tâm), kết hợp với tinh cha huyết 
mẹ thuộc về Sắc (thân), tạo thành sự sống của cái phôi — tức bào thai 


mới, gôm đủ hai yêu tô Danh Sac, đặc trưng với câu trúc Ngũ Uân. 


Danh Sắc được giải thích trong các kinh điển sau: 


- Trong Phật Quang Đại Từ Điền, quyền 3, trang 2256 giải thích 
rằng: “Danh Sắc cũng là gọi chung của Ngũ Uán; chính bởi trong 
Nơñ Uán dáy, Sắc Uán do hệ cực vi kết thành vật thể nên gọi là Sắc 
pháp, bốn Uán góm Thọ, Tưởng, Hành, Thức là Tâm pháp ...”. 


- Trong Đại Thừa Nghĩa Chương, quyền 4 giải thích: “Danh Sắc 
có nghĩa là tâm theo sự giải thích của mất, nên gọi là Danh; thân có 


hình chát, nên gọi là Sac”. 


5. Danh Sắc sinh Lục căn (7SIR; P: Salayatana; 
S: sadayatana). 

Lục căn Zç = Luc xứ Zx = Lục nhập 7XÀ: Có nghĩa là 
năm giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và Não bó. 

Lục căn là sáu nơi vào thuộc bên trong thân của một chủ thể, 
Lục cảnh là sáu đôi tượng đi vào thuộc bên ngoài thân. Cả hai thường 
được gọi chung là mười hai xứ hay mười hai nhập. 

Với học thuyết tái sinh, khi cái phôi dần lớn lên, Sắc hình thành 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não gọi là Lục căn, và Danh hình thành khi 


Lục căn tiếp nhận với các đối tượng tương thích của chúng. 


6. Luc căn sinh Xúc (l8; P: Phassa; S: Sparsa) 


Xúc fJ: Có nghĩa là sự tiếp cận của Lục căn với Lục trân. 


Trong đó, Lục trần là các ngoại Duyên làm đối tượng: 


Sắc trần : Đối tượng là hình dáng-màu sắc, 

Thanh trần : Đỗi tượng là âm thanh, 

Hương trần : Dói tượng là mùi ngửi. 

Vi trần: Đối tượng là vl trong ăn uống (mặn, chua, cay, ...) 

Xúc trần : Ðt là cảm nhận khi tiếp chạm (nóng lạnh, sù sì, ...) 
Pháp trần : Ðt là ý tưởng suy nghĩ, tính toán, phân biệt (lý trí — 


reason, tri giác — perception). 


- Trong kinh Đại Duyên (Mahanidàna-Suttam) của Trường Bộ 
Kinh III, trang 62 cho răng: “Xúc do Danh Sắc sanh”. 

- Trong Tương Ưng Bộ Kinh, sđd, trang 3 ghi răng: “Này các T} 
Kheo, có sảu xúc thân này: Nhãn xúc, Nhĩ xúc, Tỉ xúc, Thiệt xúc, 
Thân xúc và Y xúc”. 

- Trong Luận Câu Xá, quyền 4 nói: “Xúc sanh ra bởi căn, cảnh 


và thức hoà họp”. 


7. Xúc sinh Thọ (&; P;S: Vedana). 


Thọ Z: Có nghĩa là cảm xúc như lac, khó, xả (trung tính) có 


được từ tiêp xúc với các duyên ngoại cảnh. 


Ví như đưa tay sờ nước đá, thì sờ là tiếp Xúc, biết lạnh là Tri 


giác, còn khó chịu (hay dễ chịu) là Cảm xúc = Thọ. 


- Trong Câu Xá Luận quyên 1 ghi rằng: “Thọ là chỗ tiếp nhận 
của Xúc”. 

- Trong Tương Ưng Bộ Kinh II, trang 3 ghi rằng “Này các T} 
Kheo, có sáu thọ thân này: Thọ do nhãn xúc sanh, Thọ do nhĩ xúc 
sanh, Thọ do tỷ xuc sanh, Thọ do thiệt xúc sanh, Thọ do thân xuc 


sanh, Thọ do y xúc sanh”. 


- Trong A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận quyên 2 ghi rằng: 
“Thọ là chỉ cho tất cả Tâm và Tâm Sở, nghĩa là sự lãnh nạp tùy theo 


Xue”. 


8. Tho sinh Ái (38; P: Tanha; S: Trạnã), 


Ái Æ: Có nghĩa là sự đính mắc vào ua thích hay chê ghét, phát 
sinh sau khi cảm nhận các duyên ngoại cảnh. Ái hay Ái dục có bản 
chất thèm muốn hay khao khát các đối tượng mà nó yêu thích, nhưng 
không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ được thỏa mãn. Có thể nói 
Vô minh được xem là thé, còn Ái được xem là dụng. 

Ái biểu hiện dưới 3 dạng dính mắc là Tham ái, Sân ái, Sỉ ái 
chi phối trong 3 cõi: 

- Ái trong cối Dục (Dục giới) gọi là Due ái (Kamatañha): Đây 
là các loại ái trong cõi Dục, từ những cảm thọ đi qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân (da), ý (não bộ) mà đối tượng của nó là sắc, thinh, hương, 


vị, xúc, pháp (ý tưởng). 


- Ái trong cối Sắc (Sắc giới) gọi là Sắc đi (Rũpatanhäã): Đây là 


các loại ái trong cõi Sắc, là những cảm thọ vi tê của tính thân — đó là 


hỷ, lạc, xả của các tầng thiền định. 


- Ai trong cối Vô sắc (Vô Sắc giói oi là Vô sắc di 


(Aripatanhã): Đây là các loại ái trong cõi Vô sắc, là những cảm thọ 


phát sanh do chán các sắc — sắc tướng, sắc pháp. Hành giả chán luôn 


cái thân sắc vật chât dù thô hay tê, mà chỉ muôn sông bởi các ý niệm, 
khái niệm trừu tượng mà thôi. Tương ứng với loại ái dục này là từ bỏ 
các thiên sắc giới đê tu tập các thiên vô sắc giới. Hành giả không còn 


các cảm thọ thô tháo nữa mà chỉ còn trạng thái xả và định. 


Giáo lý đạo Phật giải thích răng đối với những người phải tái 
sanh, khi bỏ thân này để thọ thân sau là vì có Ái, cũng y hệt như ngọn 
lửa chuyền từ nơi này sang nơi kia là vì gió, như nhiên liệu tạo động 
lực cho sự bị động trong tái sinh. Trong môt số kinh khác, Đức Phật 
từng nói răng khi lia Ái, sẽ đắc quả Bát Lai. 


- Trong kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara- Nikàya, II.P.34) có ghi: 


“Này các tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, 
pháp giải thoát “ly Ái’ là cao cả nhất. Áy nghĩa là giải thoát kiêu mạn, 
diệt trừ tham, nhồ tận góc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp tục, dập tắt 
khát Ái, giải thoát, chấm dứt, Niết Bàn”. Nói cách khác, “Ái diệt tức 


Niêt-bàn”. 


- Trong kinh Pháp Cú câu 153, 154 có chép: 

"Xuyên qua nhiêu kiếp sống, Như Lai lang thang đi trong vòng 
luân hôi để tim, nhưng không gặp người thợ cất nhà này. Phiên muộn 
thay, đời sống triển miên tiếp diễn. 

Này hỡi người thợ làm nhà! Ngươi đã bị bắt gặp. Ngươi không 
còn cất nhà nữa. Tất cả rui mè của ngươi đã gãy. Cây đòn dông của 


ngươi cũng bị phá tan. 


Tâm của Như Lai đã thành đạt trạng thải vô vi (Niết Bàn). 
Moi hình thức Ái dục đã hoàn toàn chấm dứt". 


- Trong kinh Pháp cú trong kệ 212 đức Phật dạy: 
Từ Ái sinh lo âu 
Từ Ái sinh sợ hãi 
Lìa Ái không lo âu 


Nơi nao có sợ hãi? 


- Trong kinh Tương Ưng Bộ IV. Trang 404 nêu rõ: 
“Đoạn tận Tham (ái), đoạn tận Sân (ái), đoạn tận Si (ái), tức 


đoạn tận Ái, đây gọi là Niết-bàn” 


- Trong Câu xá luận, quyên 4 thì: “Ai có nghĩa là ái lạc, thê của 
nó là lòng tín, song ái có hai: ‘môt là có nhiêm ô, hai là không nhiêm 
ó. Có nhiêm ó gọi là tham, nhw yêu vợ con ... Không nhiêm gọi là 


tín, nhw yêu sự trưởng..." 


- Chữ Ái đi đôi với chữ Kiến gọi là Ái Kiến. Theo Đại Trí Độ 
Luận, quyên 7, chữ Ái là mê hoặc về sự và chữ Kiến là mê hoặc về lý, 
như nói: “Phién não có hai loại, một là thuộc về Ái, hai là thuộc về 
Kiến”. 

- Chữ Ái đi đôi với chữ Hoặc gọi là Ái Hoặc, nghĩa là mê hoặc 
không thấy được chân lý, như kinh Kim Quang Minh Văn Cú, quyền 


3 ghi răng: “Người đạt đến Bát Địa vẫn còn có Ái hoặc”. 


- Chữ Ái đi đôi với chữ Hà gọi là Ái Hà, nghĩa là con người 
chìm đắm trong sông Ái dục, như kinh Bát Thập Hoa Nghiêm, quyên 
26 ghi rằng: “Theo dòng sanh tử vào trong đại Ái hà”. 


9. Ái sinh Thủ (Hx; P;S: Upädãna; E: Clinging) 

Thủ BX: Có nghĩa là sự nắm giữ bám chấp (yêu thương hay thù 
oán) vào Ái. Thủ còn gọi là Chấp thủ, có bốn loại: Dục thủ, Kiến thủ, 
Giới cắm thủ và Ngã luận thủ. 

- Trong Tương Ưng Bộ Kinh II, trang 3, đức Phật giải thích chữ 
Thủ: “Này các Tỳ Kheo, có bốn thứ thú: Dục Thủ, Kiến Thủ, Giới 
Cấm Thủ và Ngã Luận Thủ”. Thế nào là Dục Thủ, Kiến Thủ, Giới 
Cm Thủ và Ngã Luận Thủ. 


1) Dục thủ (Kx; P;S: Kamopadana; E: Sense-pleasure 
clinging, Clinging to desire): 

Đây là sự năm giữ bám chấp vào ngũ trần là Sắc, Thinh, Hương, 
VỊ, Xúc, khao khát hưởng thụ không biết mỏi mệt của Dục ĐIỚI. 

2) Kiến thủ (ý; P: Ditthi-upadana; S: Drsty-upadana; E: 


wrong-vIew clinging, Clinging to mistaken views): 


Đây là sự năm giữ bám chấp vào y kiến, quan niệm, quan điểm, 
chủ trương, chủ thuyết, lập trường ... sai lầm của mình. Những người 
như vậy khó mở rộng kiến văn dé thấy nhìn, nghe, nghĩ cho xa, cho 
sâu để cảm thông để tìm ra chân lý. Người có “kiến thủ”, mọi cánh 


cửa xung quanh đều bị bít chặt. 


Trong Câu Xá Luận quyền 19 giải thích răng: “Kiến thú là chấp 
lấy chỗ sai lâm cho rằng đúng”. 
Trong Duy Thức Luận quyên 6 giải thích rằng: “Kiến thủ là ý 


kiên cô cháp vào sự thiên kiên của mình cho là dung hơn ca”. 


3) Giới cấm thủ (724; P: Silabbata-paramaäsa; S: Šïlavrata- 
paramar$a; E: Rites-and-rituals clinging, Clinging to a mistaken 
understanding of the precepts and their purpose): 

Đây là sự nắm giữ bám chấp vào những pháp hành sai lạc như 
các hình thức, tập tục, lễ nghi, ... chỉ đưa đến ngu si, đau khô chứ 


không thể mang lại ánh sáng và hạnh phúc. 


Nói rõ hơn, Giới cấm thủ là chấp lẫy các thứ giới luật không 
phải đạo Phật, chấp láy những pháp không phải Chánh nhân mà cho là 
Chánh nhân, không phải Chánh đạo cho là Chánh đạo. Trong Câu Xá 
Luận, quyên 19 ghi rằng: “Những tà kiến đối với những cái chẳng 
phải là nhân cua đạo mà cho là nhân của đạo được gọi chung là Giới 


cam thủ...” 


4) Ngã luận thủ REE = Ngã ngữ thủ REH (P: Atta- 
vadupadana; S: Atma-vadopadana; E: Selfdoctrine clinging, 
Clinging ideas that arise from a notion of self): 

Đây là sự nắm giữ bám chấp vào việc tin rằng có một bản ngã 
thường còn, có một linh hồn trường cửu bắt biến là chủ nhân ông của 
mọi hành vi, lời nói, ý nghi. 

Nói cách khác, Ngã ngữ thủ là chấp trước những thứ ngôn ngữ 
luận thuyết của ngã kiến, xem bản ngã nơi tự thân làm chủ thé (Năng 
thủ) và quan hệ đến các pháp đối tượng bên ngoài làm khách thể (Sở 
thủ). 

- Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyên 48 giải thích chữ Thủ có ba 


nghĩa: “gir gin, năm lây và chọn lựa”. 


- Trong Câu Xá Luận, quyền 20 giải thích chữ Thủ là “Phiên 


não thuong hay năm lay quả của các coi nên gọi là Thu”. 


10. Thú dẫn đến Hữu (Æ; P:S: 8hava). 
Hữu Æ: Có nghĩa là có. Nơi đây Hữu hàm ý là tâm chấp thủ 


cực đoan ‘thât có”, cho nên những sự vật như huyễn như hóa lại biên 


thành thật có: có thân-có cảnh, có người-cÓ ta, có sông- có chết, có 
thương-có thù... Chap thủ cực đoan mọi sự vật ‘thât có” nơi tâm 


như thế được gọi là Hữu. 


Hữu thường được xem là đối lại với chữ Vô hoặc chữ Không, có 
những nghĩa như: Thực Hữu (có thật), Giả Hữu (có giả). Tuy nhiên, 
Diệu Hữu (có màu nhiệm tính), Chân Hữu (có thực tính) nhằm chỉ ra 
bản tính thực của vạn sự vạn vật, thì đó là Duyên khởi tính = Không 
tính = Phật tính = Vô thường tính + Vô ngã tính, nôm na với hàm ý là 
“có, nhưng không thực là có” 

- Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyên 60 giải thích: “... Nghiệp 
nhân thiện-ác thường hay chiêu cảm quả báo vui-khổ, và những thứ 
Nhân Quả báo ứng này liên tục quan hệ lẫn nhau không bao giờ 


châm dut nên gọi là Hữu”. 


- Trong Câu Xá Luận quyền 9 và Thành Duy Thức Luận quyền 
8 giải thích: “Nghiệp thường hay dán dắt đi đến quả báo nên gọi là 


Hữu, và Hữu đáy chỉ cho Hữu trong mười hai Nhân Duyên”. 


- Trong Đại Trí Độ Luận quyên 3, Tập DỊ Môn Túc Luận quyền 
4 và Đại Tỳ Bà Sa Luận quyền 60 giải thích Tam hữu (ba cõi) gồm 
Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu như sau: 

1) Dục hữu: Đó là tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi của 
Dục giới, luôn lãnh thọ quả báo theo Nghiệp nhân đã gây, nên gọi là 


Dục hữu. 


2) Sắc hữu: Đó là chư Thiên trong Sắc giới mặc dù đã thoát 
khỏi cái thân thô tục và nhiễm ô của Dục giới, nhưng còn có thân thê 
băng sắc chất thanh tịnh nên gọi là Sắc hữu. 

3) Vô sắc hữu: Đó là chư Thiên trong trong Vô sắc giới mặc dù 
thân thể không có sắc chất làm ngăn ngại, nhưng vẫn còn bị quả báo 


theo Nghiệp nhân đã làm, nên gọi là Vô sắc hữu. 


Nói chung, Ái và Thủ được xem là Nghiệp nhân, còn Hữu là 


Nghiệp quả. 


11. Hüu dẫn đến Sinh (Æ; P;S: Jati) 


Sinh Æ: Có nghĩa là sinh y #EfK, là sự bị động cuốn hút vào 
dòng chuyển hóa do động lực của Hữu (# Nghiệp). Đây là sự khởi 
phát của những hiện tượng tâm-vật-lý. 

Sinh hàm ý là sản sinh, thọ sinh, thai sinh, khởi sinh v.v... nghĩa 
là xuất hiện một sinh mệnh mới, hiện hữu trong dòng sống của vạn sự 
vạn vật và tuôn chảy theo Nghiệp lực. 

- Trong Tương Ưng Bộ Kinh II trang 3, đức Phật giải thích: 
“Này các Tỳ Kheo, thé nào gọi là sinh? - Cái gì thuộc chúng sinh này 


hay chúng sinh khác bị sinh, xuất sinh, giảng sinh, đản sinh ... với sự 
xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xứ. Này các Tỳ Kheo, đây gọi là 
sinh”. 

- Trong Thành Duy Thức Luận quyền 6, phần Tứ Hữu 1688 giải 
thích rằng: “Tho sinh có nghĩa là kết thành thân sinh ra, và Thai sinh 
có nghĩa là thác thai, nhập thai”. 

Tuy nhiên, do không rõ đạo lý Duyên khởi là vạn sự vật như 


huyền, không có tự tánh, nên nhận lầm là #hát có sinh từ sự sống. 


12. Sinh dẫn đến Lão tử (E#E; P;S: jarãmarana) 


Lão tử #ZE: Có nghĩa là già và chết, là giai đoạn suy tàn và 


chấm dứt Nghiệp báo sinh mệnh. Bởi có Sinh nên có Hoại. 


- Trong Tương Ưng Bộ Kinh II, trang 3 và 4, đức Phật giải 
thích: “Này các Tỳ Kheo, thể nào là Lão Tử? - Cái gì thuộc chúng 
sinh này hay chúng sinh khác, bị già, yếu, suy nhược, răng rụng, tóc 


bạc, da nhăn, tuổi thọ giảm, các căn chín mùi - đáy gọi là giả. Cải gì 


thuộc chúng sanh này hay chúng sinh khác, từ bỏ, huy hoại, tiêu mát, 


tử vong, các uán tàn lun, thân thể vứt bỏ - đấy gọi là chết”. 


- Trong Du Già Sư Địa Luận quyên 61, giải thích chúng sinh già 
có năm tướng: “Khí sắc suy thoái, khí lực suy thoái, các căn suy 
thoái, thọ dụng những hiện tượng suy thoái và mạng sống suy thoái”. 

- Trong Trung A Hàm Phân Biệt Thánh Đề Kinh quyền 7 ghi 
rằng: “Chúng sinh khi già đầu bạc răng rụng, năng lực cường tráng 
ngày càng suy, thân thể cóm lưng, chân bước xiên xẹo, chóng gậy để 
đi, thịt thiếu da nhăn, các căn dán độn và chậm chạp, nhan sắc xấu 
xa, thân tâm cảm nhận khổ sở vô cùng”. 

- Trong Bắc Bồn Đại Niết Bàn Kinh quyền 12 giải thích chữ Tử 
bao gồm hai ý: 

1) Mạng Tận Tử, nghĩa là tính mạng đã chấm dứt. 
2) Ngoại Duyên Tu, nghĩa là do các nhần duyên bên ngoài 
đã châm dứt”. 

- Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận quyền 20 giải thích chữ Tử bao gồm 
bốn ý: 

D) Có tiền của (hoặc có phước) nhưng bị chết vì mạng sống 
đã hết. 

2) Có mạng sống nhưng bị chết vì tiền của đã hết. 

3) Bị chết vì tiền của và mạng sống đã hết. 

4) Mặc dù có tiền của và còn mạng sống, nhưng gặp các ác 


duyên nên bị chêt”. 


- Trong Dược Sư Bồn Nguyện Công Đức Kinh của ngài Huyền 

Trang dịch có nêu ra chín thứ hoạnh tử: 

1) Chết vì bị bệnh hoạn không gặp thầy thuốc. 

2) Chết vì tử hình bởi phạm quốc pháp. 

3) Chuyên bơi lội trong hoang dâm vô độ mà chết hoặc 
gặp kẻ phi nhân (ác quy v.v...) chuyên thủ dâm tinh xuất mà chết. 

4) Chết vì bị hoả thiêu. 

5) Chết vì bị chìm dưới nước. 

6) Chết vì bị các ác thú ăn thịt. 

7)Tù nơi bờ núi cao dốc đứng thắng bị rớt xuống mà chết. 

8) Chết vì bị ngộ độc. 


9) Chết vì bị đói khát”. 


Bất cứ một chúng sanh hữu tình nào cũng phải trải qua những 
điều kiện quan hệ của 12 Duyên, mặc dù chúng nấy nở và phát triển 
dưới nhiều hình thức khác nhau như thai sinh, noãn sinh, thấp sinh 
hay vi tế nhất là hóa sinh. Lão Tử trong Thập Nhị Nhân Duyên là nối 
liền hai hiện tượng già và chết thành một chỉ nhằm đề nói lên ý nghĩa 
sinh điệt biến hoại trong giai đoạn tòn tại cũng như trong giai đoạn 


chuyên hoá của một sinh mệnh hiện hữu. 


Presenti 
Effects 


2.3. Sự vận hành của Thập Nhi Nhân Duyên. 
Có hai cách diễn giải về sự vận hành của 12 chi phần Duyên 
khởi theo chiều doc: 
- Theo chiều dọc xuôi bắt đầu từ Vô Minh và chấm dứt với Lão 
Tử: là nhằm giải thích sự vận hành biến hóa cầu thành khó đau. 
- Theo chiều đọc ngược, bắt đầu từ Lão Tử đi trở lại Vô Minh: 
là nhằm giải thích những duyên tạo khó đau. 
Tùy thuộc nơi Vô Minh phát sanh Hành. 
Tùy thuộc nơi Hành phát sanh Thức. 
Tùy thuộc nơi Thức phát sanh Danh-Sắc 
Tùy thuộc nơi Danh-Sắc phát sanh Lục Căn. 


Tùy thuộc nơi Lục Căn phát sanh Xúc. 

Tùy thuộc nơi Xúc phát sanh Thọ. 

Tùy thuộc nơi Thọ phát sanh Ái. 

Tùy thuộc nơi Ái phát sanh Thủ. 

Tùy thuộc nơi Thủ phát sanh Hữu. 

Tùy thuộc nơi Hữu có Sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh có Lão, Tử, Sâu Muộn, Ta Thán, 


Đau Khổ, Buôn Rấu, và Thất Vọng. 


Đó là trọn vẹn các yêu tô cầu thành khô đau. 


Tận diệt Vô Minh dán đến chấm dứt Hành. 

Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức. 

Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh-Sắc. 

Chấm dứt Danh-Sắc dán đến chám dứt Lục Căn. 

Chám dứt Lục Căn dán đến chấm dứt Xúc. 

Chấm dứt Xúc dân đến chấm dứt Thọ. 

Chám dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái. 

Chấm dứt Ái dán đến chấm dứt Thủ. 

Chấm dứt Thủ dân đến chấm dứt Hữu. 

Chám dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh. 

Chấm dut Sanh dân đến chấm dứt Lão, Tử, Sáu Muôn, 
Ta Thán, Đau Khổ, Buôn Râu, và Thất Vọng. 


Lưu y: 


Mỗi chi phần của 12 nhân duyên vừa là nhân, vừa là quả, nó vừa là tuỳ 
thuộc (paticcasamupanna), vừa làm điêu kiện (paticcasamupàda) cho 11 chi 


phần còn lại và các ngoại duyên khác. Do vậy, chúng liên quan nhau, phụ 
thuộc vào nhau để sinh khởi (tính y tha). 


Vô minh duyên Hành, tức là Vô minh có liên hệ nhân quả với Hành, cũng 
vậy Hành duyên (có liên hệ nhân quả với) Vô minh. Tương tự Vô minh duyên với 
10 chi phần khác bằng tương tác nhân quả đồng thời trong không-thời-gian. 
Mỗi chi phần duyên với tất cả các chi phần khác, phù hợp với tinh thần tương 
tức tương nhập của Duyên khởi. 

Như khi ta nói cây sinh ra lá và cây dẫn nhựa lên nuôi lá, ta không quên 
sự thật là lá nuôi cây bằng ánh sáng mặt trời qua hiện tượng diệp lục hóa, nghĩa 
là cây lớn được cũng là do công của lá. 

- Tương tức (†RRI; E: interbeing) Sự bình đẳng của vạn pháp. Các pháp tuy có 
sai biệt khác nhau hay tương phản nhau, nhưng đều có tính bình đẳng như mọi 
"sóng tức là nước, nước tức là sóng” hay "Sác tức là Không, Không tức là Sắc”. 


- Tương nhập ($A; E: interpenetration): Sự hòa hợp của vạn pháp. Các pháp 
tuy có sai biệt khác hay tương phản nhau, nhưng luôn dung chứa nhau, giống 


như nhiều ánh đèn hòa lẫn vào nhau. 


Qui Luật Biến Dịch 


Qui Luật Tương Quan 
Nhân Quả 


2.4. Thực hành tu tập Thập Nhị Nhân Duyên với 
Chánh niệm. 


Thập Nhị Nhân Duyên vốn không là một lý thuyết triết học, nó 
được đức Phật chỉ ra về nguồn gốc của chuyền hóa và nguồn gốc của 
khổ đau nơi con người, để từ đó vạch ra phương pháp thực hành chủ 


động để không phải vướng mắc vào chúng. 


Thập Nhị Nhân Duyên bao gồm tất cả những nguyên nhân xa 
gần được đan kết thành mạng lưới. Các chi kết nối như một chuỗi 
xích, vì thế tìm cách bẻ gãy một mắt xích thì xem như phá tan được 
vòng xích này. Vậy làm thế nào để phá cái vòng xích oan nghiệt kia? 
Trong mười hai chỉ thì hai chi là Vô minh và Ái biểu thị cụ thé nhất, 
chính đó là cội nguồn của Tham-Sân-S¡ để dẫn đến Thủ và Hữu tạo 
nên Nghiệp. Vậy nếu không Vô minh và Ái thì không có Hữu, không 
có Hữu thì không có Sanh, không có Sanh thì không có Lão-Tử và 


cuôi cùng thì không còn đau khô triên miên. 


Theo đó, thực hành tu tập với Thập Nhị Nhân Duyên là thực 
hành Chánh niệm Quán vô sinh để phá chi Vô minh và Quán hoàn 


diệt đề phá chi Ái như dưới đây. 


1) Quán vô sinh: Cấu trúc 12 Duyên nơi con người cho thấy 
do Vô minh, chứ không hề có một tự ngã độc lập (vô ngã) và tường 
hằng (vô thường), mà chỉ có những hiện tượng diễn biến tùy thuộc 
vào những điều kiện. Do đó, Chánh niệm về mọi hiện tượng là sinh 


diệt vô thường, với bản chất là duyên sinh vô ngã trong mọi tu tập là 


cách tốt nhất hướng tới sự vượt thoát, chủ động chứ không còn bị 


động trong sinh tử luân hồi. 


Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói: “Trong tất cả các dấu 
chân thú, thì dấu chân voi là lớn nhất. Trong tất cả các Chánh niệm 
thì niệm Vô thường và niệm Tử (= chết — duyên Lão Tü) là quan 
trong nhất°. Niệm chết giúp chúng ta tỉnh giác về sự giả huyễn của 


con người nơi 12 duyên này. 


2) Quán hoàn diệt: Cấu trúc 12 Duyên nơi con người cho 
thấy Ái là yếu tố khơi mào cho Thủ (chấp trước), đưa tới Hữu (tạo 
Nghiệp) với quả báo khổ đau. Do đó, phỏng hộ các căn và đoạn tận 


Ái là mục tiêu của sự tu tập dé đoạn diệt khổ đau. 


- Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy trực tiếp: "Các thầy 
phải tu. Có sáu pháp vô-thượng. Những gì là sáu? 

+ Mắt thấy sắc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ 
tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 

+ Tai nghe tiếng, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ 
tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 

+ Mũi ngửi mùi, không ua thích hay ghét bỏ, hãy trụ tâm nơi 


xả, hang tỉnh sang. 


+ Lưỡi nếm vị, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ 


tâm nơi xả, hang tỉnh sảng. 


+ Thân cham xúc, không sanh tâm ua thích hay ghét bỏ; hãy trụ 


tâm nơi xả, hang tỉnh sảng. 


+ Y đổi với mọi việc, không sanh tâm ua thích hay ghét bỏ; hãy 


trụ tâm nơi xả, hãng tỉnh sáng. ” 


- Trong kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật có khuyên dạy một khó 
chủ già và bệnh: “Thân tuy già mà tâm không già — Thân tuy bệnh mà 


tâm không bệnh” 

Cũng nên lưu ý rằng bố thí là một pháp hành hỗ trợ cho sự rèn 
luyện đề đoạn tận Ái. 

Trong sự tương quan của 12 chi Duyên, việc tu tập chuyển hóa 
một chi Duyên đồng nghĩa với sự chuyển hóa vòng 12 chi Duyên, tức 
vòng bị động trong luân hài bị phá vỡ, và sự giải thoát mọi khó đau là 
hệ quả tất yêu vậy. 

Sự chuyên hóa 12 chi duyên từ mê nghiệp sang 12 chi duyên té 


nghiệp được đôi chiêu như sau: 


Thập Nhị Nhân Duyên 


Mê nohiệp Tuệ nghiệp 

Vô Minh => Minh 

Hành (Nghiệp)=> Bồ Đề Tâm (Nguyện) 
Thức ==> Trí 

Danh Săc ==> Thân Thi Hiên 

Lục Nhập ==> Thân Thọ Dụng 


Xúc ==> Xúc Thanh Tịnh 


Sinh 
Lão Tử 


==> Thọ Thanh Tịnh 

==> Tù Bi Hý 

==> Xá (Tự Tại) 

==> Diệu Hữu (Chân Không) 
== Vô Sinh 


==> Niết Bàn 


QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN THEO PHÁP MOGOK 


3) Duyên Giác và quả vị Duyên giác. 


Duyên Giác 4®", được phân tích như sau: 


- Duyên 4 có nghĩa là Duyên khởi (x; P: Paticca- 
samuppada; S: Prafitya-samutpada), là chân lý mà đức Phật Thích Ca 
đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ-đẻ. Trong các kinh Trung Bộ I, số 28; 
Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48 chép: 

"Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật". 

Thấy Phật là thấy được Niết-bàn, là thấy được sự giác ngộ tối 
thượng, là thấy được thực tại tối hậu, vượt ra ngoài mọi ràng buộc của 
thé giới Ngã tính - bị giới hạn bởi vô minh và chấp thủ cực đoan trong 
nhận thức và hành động theo quan niệm nhi nguyên-hữu ngã. 

- Giác 5ñ. có ngĩa là giác ngộ (E; P;S: Bodhi) là tỉnh thức, là 


nhận thức chân lý, là thấy biết chân lý. 


Như vậy, Duyên Giác là thấy biết rõ chân lý Duyên khởi. Hành 
giả tu tập chứng đạt Thập Nhị Nhân Duyên chính là chứng đạt Chân 
lý Duyên khởi, là chứng đạt Duyên giác quả, là Phật quả vậy. 


Tuy nhiên, theo Phật giáo Phát triển, thì Duyên Giác Phát 
44:51 lai là một khái niệm về một hành giả đạt được Phật quả do tự 
mình chứng ngộ trong thời không có vị Phật nào xuất hiện trên Trái 
Đắt, và gọi đó là Độc Giác Phật J44 hay Bích Chỉ Phật P %1 
(P: Paccekabuddha; S: Pratyekabuddha). 


2.5. Mối tương quan của Thập Nhị Nhân Duyên với 


các giáo lý khác trong Phật giáo. 


1) Thập Nhị Nhân Duyên và Nhân Quả — Tứ Đế. 


Thức, Danh săc, 


Lục nhập, Xúc, | Sinh, Lão - Tử 


Thọ 


Thức, Danh sắc, 


Diệt dé 


Hiện tại 


Sinh, Lão - Tử | Lục nhập, Xúc, 
Thọ. 


Mối tương quan 
Thập Nhị Nhân Duyên và Nhân Quả - Tứ Đế 


2) Thập Nhị Nhân Duyên và Ngũ Uẫn. 


Vô minh 
Ỷ Quá khứ 
Thức - danh sắc - lục nhập -xúc - thọ 
Hiện tại 
Ái - thủ - hữu ente 
Sinh Vị lai 

v . 
Lào tü 


Sơ đồ Thập Nhị Nhân Duyên phân bố theo 3 thời. 


Thức > Thức uân 
Danh sắc 
Lục nhập l > Sắc uân 
Xúc 

Thọ uân 
Thọ > 1 

Tưởng uân 
AI 
Thủ l > Hành uân 
Hữu 


Phần hiện tại của Thập Nhị Nhân Duyên là tiến trình Ngũ Uẩn 


[Xin xem: Thập Nhị Nhân Duyên và Ngũ Uẩn - Viên Minh] 


Xem thêm: 


- Mười hai nhân duyên - Phatgiao.org.vn 
- Mười hai nhân duyên | GĐPT Việt Nam 
- Thập Nhị Nhân Duyên - Tâm Minh Lê Đình Thám 
- Thập Nhị Nhân Duyên - Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


- Y nghĩa mười hai nhân duyên - tuvienguangduc.com 
mười hai nhân duyên hatgiao.org.vn 


r 


- Con người với giáo l 


VIDEO 


- Thầy Thích Chân Quang - 12 nhân duyên 1/2 

- Thầy Thích Chân Quang - 12 nhân duyên 2/2 

- Mười hai mắt xích sự sống - TT. Thích Nhật Từ 

- Vấn đáp: Học thuyết 12 nhân duyên | Thích Nhật Từ 
- Thầy Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 1 


Bài đoc thêm: 


Kệ tụng Thập Nhị Nhân Duyên 


(Thập nhị Duyên khởi - Phap Thoại) 


Paticcasamuppada 
Avijjāpaccayā sankhara 
Sankharapaccayä viññanam 
Viññanapaccaya namarùpam 
Namaripapaccayä sa|äyatanam 
Salayatanapaccayä phasso 
Phassapaccayä vedana 
vedanapaccaya tanhã 
Tanhapaccaya upadanam 
Upadanapaccaya bhavo 
Bhavapaccayä Jati 


Jatipaccayã Jaramaranam 


Bởi không tường diệu dé 
Hữu tình tạo nghiệp duyên 
Chính Vô minh nguồn cội 


Là nhân tạo nên Hành (= ý chí chấp trước) 


Từ hành vi thiên ác 

Gieo chủng thức tái sanh 
Như vậy chính do Hanh 

Kiết sanh Thức tập khởi 


Thức chủng tử đầu đời 


Tạo hiện hữu thân tâm 


Bởi do ý nghĩa này 
Gọi Thíre duyên Danh Sắc 


Vật chất và tâm thức 

Biến hiện sáu giác quan 
Như vậy do Danh sắc 

Lục Nhập được hiện thành 


Sáu giác quan năng động 
Tiếp xúc sáu cảnh trần 
Như vậy do Luc nhập 
Hiện tượng Xúc khởi sanh 


Sáu căn gặp sáu cảnh 
Khổ lạc xả phát sanh 
Như vậy do duyên xúc 


Cảm Thọ được tạo thành 


Khổ lạc ưu hy xả 
Nhân sanh mọi chấp trước 
Phật dạy chính cam Thọ 


Duyên tạo nên Ái dục 


Tham muôn nên dính mặc 


Dục lạc cột mê tâm 


Nên gọi nhân Ái dục 
Là duyên sanh chấp Thủ 


Khi tâm trần hệ lụy 

Biến hiện muôn sở hành 
Như vậy do duyên Thú 
Tác động Hữu khởi sanh 


Có tạo tác có quả 
Có chủng tử luân hồi 
Như vậy do duyên Hu 


Sanh quả được hiện thành 


Có thân hắn phải già 

Có sanh št có diệt 

Chính do ý nghĩa này 
Gọi Sanh duyên Lão Tử 


Cũng chính do duyên sanh 
Sầu bi khó ưu não 
Toàn bộ khó uân này 


Được hiện thành tập khởi 


Sokaparidevadukkhadomanassupäyäsäa sambhavanti 


Evame tassa kavalassa dukkhakkhandhassa 


samudayo hoti 


Avijjāya tveva asesa viraganirodha sankhãranirodho 
sankharanirodha viññananirodho viññananirodha 
namarupanirodho namarupanirodha 
salayatananirodho salayatananirodha 
phassanirodho phassanirodha 

vedananirodho vedananirodha 

tanhanirodho tanhanirodha 

upadananirodho upadananirodha 

bhavanirodho bhavanirodha 

Jatinirodho Jatinirodha Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa nirujjhanti 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 


nirodho hoti. 


Không Vô minh không Hành 
Không Hanh thời không Thức 
Không Thre không Danh Sắc 
Không Danh Sắc không Lục Nhập 
Không Luc Nháp không Xúc 
Không Xúc không cảm Thọ 
Không cám Thọ không Ái 

Không Á; duc không Thủ 

Không chấp Thú không Hữu 


Không Hru thời không Sanh 
Không Sanh không Lão Tử 
Sâu bi khô ưu não 

Toàn bộ khó uán nầy 


Không hình thành tập khởi. 


Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 


kkk 


